Hướng dẫn mua camera không dây 
ngoài trời Viettel chính hãng 


Tại sao nên mua camera ngoài trời của Viettel? 


Trong hơn 2 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm camera ngoài trời của Viettel đã nhanh chóng 
chiếm được cảm tình của người dân trên cả nước. Sản phẩm camera ngoài trời của Viettel đã 
trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, xứng đáng là người bạn đồng 


hành của mọi công trình. 


HƯỚNG DẪN 


Cách mua 


online trên website 4 
đơn giàn, nhanh chóng | vietteL 
telecom 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc tại sao lại chọn mua thiết bị camera giám sát Viettel thay 
vì các thiết bị của thương hiệu khác? Nguyên nhân là gì, cùng nhau tìm hiểu nhé! 


Chính hãng 100% 


Camera ngoài trời là một trong những sản phẩm thuộc dự án Home Camera Viettel do Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội Viettel phát triển. Vì vậy, toàn bộ quy trình sản xuất đều được thực hiện tại 
Viettel, giúp đảm bảo phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Điều kiện môi trường, thời tiết và an 
toàn tuyệt đối tại Việt Nam. 

Chúng tôi cam kết thực hiện thông qua các quy trình nội bộ đảm bảo các thiết bị bán ra thị trường 
đều được xử lý nghiêm ngặt đảm bảo cung cấp thiết bị chính hãng 100% cho khách hàng. Vì 


vậy, để mua thiết bị camera ngoài trời Viettel, bạn cần đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc mua 


trực tuyến tại website Viettel.vn/ứng dụng My Viettel. 


Tuyệt đối an toàn 


Như đã giới thiệu trước đó, thiết bị camera ngoài trời của Viettel có server lưu trữ đặt tại Viettel 
nên độ bảo mật tuyệt đối 100%. Vì vậy sản phẩm hứa hẹn không được phổ biến rộng rãi như 
thiết bị camera, trôi nổi trên thị trường và bạn có thể dễ dàng tìm mua ở bắt kỳ người bán nào. 
Đối với các thiết bị camera không rõ nguồn gốc, xuất xứ thường có máy chủ lưu trữ đặt tại Trung 


Quốc. Vì vậy độ bảo mật không cao, thường dễ bị hack, bị ảnh hưởng bởi các tần số khác. 


Trang bị nhiều tính năng hiện đại, thông minh 


Quan trọng nhất, thiết bị camera ngoài trời Viettel còn được đông đảo khách hàng ưa chuộng bởi 
sản phẩm được trang bị nhiều tính năng thông minh, hiện đại. Trong đó nỗi bật là các chức năng 
AI nhận dạng chuyển động của người và vật, đối thoại trực tiếp 2 chiều, thiết lập hàng rào bảo 
vệ... Vì vậy, đây là những chức năng cần thiết và quan trọng trong cuộc sống hiện đại, tiện nghỉ 


ngày nay. 


Nhiều ưu đãi hấp dẫn 

Bạn cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn khi mua thiết bị quay phim ngoài trời 
của Viettel. Nổi bật nhất trong số đó là ưu đãi trả nợ trước hạn, cụ thể như sau: 

- Trả trước 6 tháng miễn 1 tháng cước sử dụng 

- Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng cước 

- Trả trước 18 tháng tặng ngay 4 tháng cước 

Ngoài ra còn có chính sách bảo hành trong vòng 12 tháng giúp đảm bảo tuyệt đối quyền lợi 
của khách hàng 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/huong-dan-khach-hang-cach-mua-camera-viettel-tren- 


website-don-gian-nhanh-chong/14652776 


